Bài tập Tìm kiếm Đối kháng 
Bài 1. Trả lời một số câu hỏi sau: 
a. Tìm kiếm đối kháng là gì? Nêu sự khác biệt so với các dạng tìm kiếm trước đây. 
b.. Có những dạng nào của tìm kiếm đối kháng? 
c. _ Cây tìm kiếm là gì? Tại sao lại cần xác định cây tìm kiếm? 
d._ Có những thành phần nào trong cây tìm kiếm, ý nghĩa của mỗi thành phần? 
e. Thuật toán nào để giải quyết tìm kiếm đối kháng? Mô tả ngắn gọn (các) thuật toán đó. 
f. Thách thức nào đặt ra cho tìm kiếm đối kháng? Hãy liệt kê ít nhất 3 thách thức. 
g. Nêu các giải pháp để giải quyết các thách thức. 
Bài 2. Cho cây tìm kiếm đối kháng sau: 


ẨN 


Người chơi đầu tiên (A) là Max và người chơi tiếp theo (V) là Min, các trạng thái kết thúc () là giá trị lợi 
ích. 


a.. Tính toán giá trị Minimax cho tất cả các trạng thái của cây 
b.. Áp dụng tỉa nhánh alpha-beta cho cây trên 


Bài 3. Yêu cầu tương tự yêu cầu bài 2 cho cây sau 


Bài 4. Thực hiện lại bài 2, bài 3 với A là người Min và ngược lại. Không cần thực hiện tỉa cây. 
Bài 5. Hãy tỉa nhánh các cây tìm kiếm sau 


(a) (b) 


